Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 


Hòa Thượng Cương Lương Gia Xá dịch từ Phạn văn sang Hán văn 


TU man na. .a an anẽ nan. aa nang. an nan 
` = ` s ` ` 


— —— - 





^ ` “M k v k¿ 


Hòa thượng THÍCH THIÊN TÂM 
1925 - 1992 


Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn sang Việt văn 


Nghi thức tụng niệm 


Tán hương 


Lư hương vừa nhen nhúm 


Pháp giới đã được xông 


Chư Phật trong hải hội đầu xa hay 


Theo chỗ kết mây lành 


Lòng thành mới ân cần 


Chư Phật hiện toàn thân. 


Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 


Khai kinh 


Phật pháp thâm sâu rất nhiệm mầu 


Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng 
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 


Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-Tát Ma Ha Tát (3 lần) 


Kinh Quán Võ Lượng Thọ 


Như thế tôi nghe, một thời đức Phật ở tại non Kỳ Xà Quật thuộc 
thành Vương Xá cùng với một ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ 
kheo. Nơi chúng hội đây, lại có ba vạn hai ngàn vị đại Bồ tát. 

Trong ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử là bậc thượng thủ. 


Bấy giờ trong Vương Xá đại thành có vị Thái tử tên là A Xà Thế, 
nghe theo lời xúi giục của kẻ ác hữu Điều Đạt, bắt vua cha là 
Tần Bà Sa La giam trong ngục kín dày đến bảy lớp cửa. Thái tử 
lại ra lịnh cấm các quan, không cho một ai được đến thăm. 


Quốc Thái phu nhân là Vị Đề Hy, vì mến tưởng vua, bà lo nghĩ 
phương chước cứu giúp. Bà tắm gội sạnh sẽ, lấy bột nhồi với 
sữa và mật thoa dính nơi thân, đổ đầy nước trái nho vào các hạt 
chuỗi Anh Lạc, rồi lén đem các thức ấy dâng cho vua. Tần Bà Sa 
La vương thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng, rửa 
mặt. Đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật kính lễ đức Thế 
Tôn và thưa rằng: “Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của tôi, 
xin khởi lòng từ bỉ truyền cho tôi giới Bát Quan Trai”. 


Khi ấy ngài Mục Kiền Liên biết được, liền bay đến chỗ Tần Bà Sa 
La vương lẹ như chim ó, chim cắt. Mỗi ngày truyền giới Bát 
Quan Trai cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai Tôn giả Phú Lâu Na vì 
vua thuyết pháp. Như thế trải qua hai mươi mốt ngày. Nhờ 
được ăn uống và nghe pháp, nên dung sắc vua hòa nhã tươi vui. 


Lúc đó A Xà Thế đến hỏi người giữ cửa rằng: “Phụ vương ta 
hôm nay còn sống chăng?” Viên thủ ngục đáp: “Tâu đại vương! 
Do Quốc Thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng 
nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng. Lại có hai Sa 
môn là Mục Kiần Liên, Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết 
pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại đức vua vẫn bình yên”. 
A Xà Thế nghe xong, nổi giận bảo: “Mẹ ta là giặc vì đã làm bạn 


với kẻ giặc. Bọn Sa môn kia là hạng người xấu, dùng chú thuật 
làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết!” Nói đoạn, rút 
gươm muốn đến giết mẹ. 


Đang khi ấy, có hai vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt 
Quang, Kỳ Bà, thấy thế vội quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: 
“Tâu đại vương! Chúng tôi nghe trong kinh Tỳ Đà La nói từ thuở 
kiếp sơ đến nay những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha 
có một vạn tám ngàn người. Song chưa từng nghe có ông vua 
nào giết mẹ. Nay nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, 
tức là để vết nhơ cho dòng giống Sát Đế Lợi, nào khác gì hạng 
Chiên Đà La. Bọn thân không nỡ ở lại trông nhìn cảnh tượng ấy, 
vậy xin từ nay bái biệt!.” Nói xong đứng lên đưa tay đè chuôi 
gươm rồi thối lui quay đi. 


A Xà Thế nghe qua kinh sợ bảo: “Các ông không vì ta sao?” Kỳ 

Bà thưa: “Nếu đại vương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin 

đừng giết hại Quốc Thái”. A Xà Thế nghe nói, tỏ vẻ ăn năn vội 

cất gươm bỏ ý nghĩ giết mẹ. Sai nội quan cầm Quốc Thái phu 
nhơn trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa. 


Vi Đề Hy bị u cấm, sầu lo tiêu tụy, xa trông về non Kỳ Xà Quật 


đảnh lễ Phật và bạch rằng: “Đức Như Lai Thế Tôn! Lúc trước 
Ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy 
con. Nay con có việc lo buồn, không làm sao còn được thấy oai 
nghỉ trang trọng của đấng Thiên Nhơn Sư nữa! Xin đức Thế Tôn 
thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên, A Nan đến dạy dỗ con”. 
Bạch xong lời ấy, bà thương khóc nước mắt rơi xuống như mưa, 
hướng về chỗ Phật thường ngự, cúi đầu đảnh lễ. 


Bấy giờ đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Quật biết rõ tâm niệm bà 

Vi Đề Hy, liên bảo hai tôn giả Mục Kiên Liên, A Nan theo lời yêu 

thỉnh bay đến cấm thất. Và chính Ngài cũng ẩn thân tại núi Kỳ 

Xà Quật, hiện ra nơi vương cung. Khi bà Vi Đề Hy lễ xuống vừa 

ngước đầu lên, đã thấy đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi trên 

tòa sen bá bảo. Thân sắc tử kim rực rỡ bên tả có Mục Liên, bên 
hữu có A Nan đồng đứng hầu. 


* 


Trên hư không, các Phạm Vương, Đế Thích và Hộ Thế chư thiên 
mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bay xuống để cúng 
dường Phật. 


Vi Đề Hy phu nhân thấy đức Thế Tôn, liền tự bứt chuỗi Anh Lạc 
đeo nơi thân, gieo mình phủ phục xuống đất, khóc lóc và thưa 


rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Kiếp trước con có tội chi nay sanh ra 
đứa con ác này. Và đức Như Lai lại có nhân duyên gì, mà cùng 
với Đề Bà Đạt Đa đồng làm quyến thuộc? Cúi xin đức Thế Tôn vì 
con giảng giải rộng những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy 
để con được vãng sanh về đó. 


Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề nhơ khổ. Bởi cõi 
này dẫy đầy chúng địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, cùng nhiều 
điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người 
dữ, không còn nghe tiếng ác nữa! Nay con gieo năm vóc trước 
đức Thế Tôn, tha thiết câu xin sám hối! Nguyện đấng Đại Từ soi 
ánh huệ nhật, chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp 
lành thanh tịnh.“ 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn, từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi, 
phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới ở 
mười phương. Hào quang ấy trở lại trụ trên đảnh của Phật, hóa 
thành đài vàng như núi Tu Di. Những cõi nước trong sạch 
nhiệm mâu của chư Phật mười phương đều hiện rõ nơi tòa 
quang minh đó. Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy, có cõi do bảy 
báu hợp thành, có cõi thuần là hoa sen. Có cõi tráng lệ như 
cung trời Đại Tự Tại, có cõi sáng suốt như gương pha lê. 


Vô lượng Tịnh Độ hiện bóng nơi đài quang minh, mỗi miền một 
vẻ rất rõ ràng, cực nghiêm đẹp. Sau khi dùng thần thông hiển 
thị các cõi trang nghiêm xong. Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hy 
nên tùy ý mình lựa quốc độ nào mà tâm mình ưa thích. 


Bà Vi Đề Hy phu nhơn quan sát kỹ các Phật quốc rồi thưa rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Các Tịnh Độ ấy tuy đều nghiêm sạch và có 
ánh quang minh. Nhưng nay con chỉ thích được sanh về thế giới 
Cực Lạc của Phật A Di Đà. Cúi xin đức Thế Tôn dạy con phép tư 
duy và chánh thọ”. 


Khi ấy đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ nơi miệng tuôn ra năm sắc 
quang minh, mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa 
La. Lúc đó vua Tần Bà Sa La tuy bị giam câm song tâm nhãn 
không chướng ngại. Từ nơi xa trông thấy đức Thế Tôn liền cúi 
đầu đảnh lễ, đạo căn tự nhiên tăng tiến, chứng được quả A Na 
Hàm. 


* 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Vi Đề Hy: “Ngươi có biết chăng? Phật 
A Di Đà cách đây không xa. Ngươi nên hệ niệm và quán sát kỹ 
cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta vì ngươi 
nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai, tất cả phàm phu 


muốn tu tịnh nghiệp, được sanh về thế giới Cực Lạc ở phương 
Tây. 


Muốn sanh về cõi ấy, phải tu ba thứ phước: Một là hiếu dưỡng 
cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu 
mười nghiệp lành. Hai là thọ trì Tam Quy, giữ vẹn các giới, đừng 
phạm oai nghỉ. Ba là phát lòng Bồ Đề tin sâu lý nhân quả, đọc 
tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như 
thế gọi là tịnh nghiệp.” 


Đức Phật lại bảo: “Vi Đề Hy nên biết ba thứ phước này là chánh 
nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời: Quá khứ, vị lai và 
hiện tại”. 


Đức Thế Tôn khen Vị Đề Hy và bảo A Nan: “Lành thay, Vi Đề Hy! 
Hôm nay người đã khéo hỏi việc ấy! Hãy chú tâm lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ. Như Lai sẽ vì tất cả chúng sanh bị giặc phiên não 

bức hại đời vị lai mà nói ra nghiệp thanh tịnh. 


* 


Này A Nan! Ông nên ghi nhớ và thọ trì pháp này, rồi tuyên 
thuyết cho đại chúng cùng biết. Nay ta sắp dạy Vi Đề Hy và 


chúng sanh đời sau phép quán thế giới Cực Lạc ở phương Tây. 
Do nhờ sức Phật, hành giả sẽ được thấy cõi nước thanh tịnh kia 
như người câm gương sáng tự trông thấy mặt mình. Khi hành 
nhơn thấy sự vui rất mầu nhiệm ở cõi kia rồi, sanh lòng vui 
mừng, liền được trụ vào Vô Sanh Pháp Nhẫn”. 


Phật bảo Vi Đề Hy: “Ngươi là phàm phu, tâm tưởng yếu kém, 
chưa được thiên nhãn, không thể ở xa mà trông thấy cõi Cực 
Lạc. Chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến cho ngươi được 
thấy cõi kia”. 


Vi Đề Hy thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con nhờ sức Phật 
được thấy quốc độ kia. Nếu sau khi Thế Tôn tịch diệt, những 
chúng sanh trược ác không lành, bị ngũ khổ bức não. Phải làm 
thế nào để được thấy Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc?” 


* 


Đức Phật bảo: “Vi Đề Hy! Ngươi và chúng sanh nên chuyên tâm, 
buộc niệm một chỗ, để tưởng cảnh giới Tây phương. Phương 
pháp quán tưởng ấy như thế nào? Phàm tất cả những người, 

nếu không phải bị mù từ lúc sơ sanh, đều thấy mặt trời lặn. Vậy 
ngươi nên ngồi ngay thẳng, hướng về phương Tây, tâm chú 

định một chỗ không được di động. Rồi quán tưởng mặt trời sắp 


lặn hình như cái trống treo. Khi đã thấy hình tướng ấy, phải chú 
tưởng cho thuần thục. Làm sao lúc nhắm mắt, mở mắt đều 
được thấy rõ ràng. Môn Nhật Quán này là phương pháp quán 
tưởng thứ nhứt. 


Kế lại quán tưởng nước, thấy một vùng nước trong suốt đứng 
lặng. Phải thấy cho rõ ràng, ý đừng phân chia rối loạn. Khi thấy 
tướng ấy rồi nên tưởng nước đóng thành băng. Đã thấy băng 
trong ngần sáng ánh, lại tưởng đó là đất lưu ly. Đây là môn thủy 
tưởng, cũng là phép quán thứ hai. 


Môn tưởng này thành rồi, tiếp quán thấy đất lưu ly trong ngoài 
chói suốt. Dưới ấy có tràng kim cương thất bảo vàng ánh đỡ đất 
lưu ly. Tràng này có đủ tám góc theo tám phương. Mỗi mỗi 
phương diện do trăm thứ báu hợp thành. Mỗi mỗi bảo châu có 
ngàn tia sáng, Mỗi mỗi tia sáng có tám vạn bốn ngàn màu, chói 
đất lưu ly như ngàn ức mặt trời, nhìn không thể xiết! 


Trên đất lưu ly có dây hoàng kim xen lẫn cùng thất bảo, phân 
chia các khu vực rành rẽ trang nghiêm. Mỗi mỗi thứ báu có năm 
trăm sắc kỳ quang. Các ánh sáng này hình như hoa, hoặc như 
trăng, sao, chiếu lên hư không kết thành đài quang minh lơ 


lửng. Ngàn muôn lâu các do trăm thứ báu hợp thành. Mỗi mỗi 
lâu đài, hai bên đều có trăm ức tràng hoa cùng vô lượng nhạc 
khí để trang nghiêm. Tám thứ gió nhẹ mát từ những đài quang 
minh thổi ra, cổ động các nhạc khí, diễn thành tiếng: Khổ, 
Không, Võ thường, Vô ngã. 


Khi môn tưởng này đã thành, phải quán mỗi mỗi chỉ tiết cho 
cực rõ ràng. Nhắm mắt, mở mắt đều có thể thấy, không để tan 
mất. Duy trừ giờ ăn ngủ, ngoài tất cả thời đều ghi nhớ việc ấy. 
Tưởng được như thế gọi là thấy cõi Cực Lạc vê phần thô. Nếu 
được tam muội, hành giả sẽ thấy rõ ràng cảnh tướng của đất 

nước kia, không thể kể xiết. Đây là môn địa tưởng, thuộc về 

phép quán thứ ba.” 


* 


Đức Phật bảo ngài A Nan: “Ông nên ghi nhớ lời dạy của ta, để vì 
tất cả chúng sanh muốn thoát khổ đời sau truyền thuyết môn 
địa quán này. Nếu thành tựu phép tưởng đây sẽ trừ được tội 
trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Khi xả báo thân, kẻ ấy quyết 

định sanh về tịnh quốc, nơi lòng không còn nghỉ ngại”. 


Quán như thế, gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai khác, là tà 
quán. 


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Môn địa tưởng đã thành, kế 

tiếp quán cây báu. Muốn tu phép quán này, phải tưởng rành rẽ 

bảy lớp hàng cây, mỗi cây cao tám ngàn do tuần, đầy đủ hoa lá 
thất bảo. Mỗi mỗi hoa lá hiển phát những quang sắc báu lạ. 

Trong sắc lưu ly chiếu ánh sáng vàng, trong sắc pha lê chiếu ánh 
sáng đỏ. Trong sắc mã não chiếu ánh sáng xa cừ, trong sắc xa 
cừ chiếu ánh sáng lục chân châu. Đại khái các cây, hoa, lá đều 
bằng san hô, hổ phách. Hoặc tất cả thứ dị bảo, trang nghiêm 

rực rỡ. 


Trên mỗi mỗi cây có bảy lớp lưới diệu chân châu che phủ. Giữa 
mỗi tầng lưới có năm trăm ức cung điện diệu hoa, nghiêm đẹp 
như cung Phạm vương. Trong đó có các thiên đồng, mỗi vị 
trang nghiêm bằng các chuỗi ngọc gồm năm trăm ức hạt Thích 
Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni. Ánh sáng của những hạt ngọc này chiếu 
xa đến một trăm do tuần. Vô cùng rực rỡ như quang minh của 
trăm ức vầng nhật nguyệt hòa hợp. Ngoài những hạt ngọc 
nghiêm sức còn xen lẫn các châu báu khác. Màu sắc đều là bậc 
thượng. 


Những cây báu ấy hàng hàng đối nhau, lá lá thuận nhau. Giữa 
khoảng các lá sanh hoa đẹp mầu, trên hoa tự nhiên có trái thất 


bảo. Mỗi mỗi lá cây rộng hai mươi lăm do tuần. Có ngàn màu 
sắc, và trăm thứ đường gân hình như chuỗi Anh Lạc của chư 
Thiên. Các hoa chói lộ sắc vàng Diêm Phù Đàn, rực rỡ như 
những vòng lửa, uyển chuyển giữa lá. Từ hoa lạ nổi sanh trái 
quý hình như bình báu của trời Đế Thích. Và từ trái mầu chiếu 
ánh sáng rực rỡ hóa thành tràng phan cùng vô lượng bảo cái. 
Trong bảo cái ảnh hiện tất cả Phật sự của ba ngàn thế giới và y, 
chánh mười phương cõi Phật. 


Khi thấy bảo thọ rồi, nên theo thứ lớp quán thân cây, cành, lá, 
hoa, quả, mỗi mỗi đều cho rõ ràng. Đây là môn thọ tưởng, 
thuộc về phép quán thứ tư. 


Kế lại quán tưởng nước các bảo trì. Ở cõi Cực Lạc có tám ao 
nước bát công đức, mỗi ao do bảy báu hợp thành. Những thứ 
báu này tánh chất nhu nhuyễn, từ Như Ý Châu Vương sanh ra. 
Nước ao phân thành mười bốn chi nhánh, mỗi dòng chiếu lộ 

sắc mầu bảy báu. Thành ao bằng vàng ròng, đáy ao trải cát kim 
cương tạp sắc. Mỗi ao nước có sáu mươi ức hoa sen thất bảo, 
và mỗi hoa sen tròn rộng mười hai do tuần. 


Nước Ma Ni trong ao chảy lên xuống theo cọng sen và luồn vào 
các cánh hoa, phát ra tiếng nhiệm mầu. Âm thanh này tuyên 
diễn những pháp Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã, các môn Ba 


La Mật, hoặc khen ngợi tướng tốt của chư Phật. Từ Như Ý Châu 
Vương lại tuôn ra ánh sáng vàng mầu nhiệm, hóa thành các sắc 
chim bá bảo. Tiếng chim thanh diệu hòa nhã cùng trỗi giọng 
khen ngợi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 


Đây là môn tưởng ao nước bát công đức, thuộc về phép quán 
thứ năm. 


Nơi cõi báu Cực Lạc mỗi khu vực có năm trăm ức bảo lâu. Trong 
những lâu các ấy có vô lượng chư thiên thường trỗi thiên nhạc. 
Lại có vô lượng nhạc khí lơ lửng giữa hư không như bảo tràng ở 
cõi trời, không ai trỗi tự nhiên phát thành tiếng. Những tiếng 
này đều diễn nói môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo 
Tăng. 


Khi tưởng chung các tướng trên gồm bảo địa, bảo thọ, bảo trì, 
bảo lâu được thành rồi, gọi là thấy thế giới Cực Lạc về phân thô. 
Đây là môn tổng tưởng, thuộc về phép quán thứ sáu. 


Nếu thấy tướng này, sẽ trừ được nghiệp ác rất nặng trong vô 
lượng ức kiếp. Khi mạng chung, kẻ ấy quyết định được sanh về 
cõi Cực Lạc. 


Quán như thế gọi là chánh quán. Nếu tướng sai khác là tà 
quán. ˆ 


* 


Đức Phật bảo A Nan và Vị Đề Hy: “Hãy để tâm lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các ngươi mà giảng thuyết phân biệt 
pháp trừ khổ não. Các ngươi nên ghi nhớ rồi giải nói rành rẽ lại 
cho khắp trong đại chúng nghe”. 


Khi đức Thế Tôn vừa nói lời ấy xong, thì Phật Vô Lượng Thọ đã 
hiện thân trụ lập giữa hư không, hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại 
Thế Chí đứng đầu tả hữu. Ánh quang minh từ thân của Tây 
Phương Tam Thánh tỏa ra rực rỡ, nhìn không thể xiết, dù cho 
trăm ngàn sắc vàng Diêm Phù Đàn cũng không thể sánh ví 
được. 


Vi Đề Hy phu nhơn được thấy Vô Lượng Thọ Như Lai, liền cúi 
đầu đảnh lễ Phật và thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn! nay con nhờ 
từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Chúng sinh đời 
sau phải làm thế nào để quán tưởng Tây Phương Tam Thánh?” 


Đức Phật bảo Vi Đề Hy: “Muốn quán đức Phật kia, trước tiên 
phải khởi tưởng trên đất thất bảo có hoa sen. Mỗi cánh sen này 
ửng sắc bá bảo, có tám muôn bốn ngàn đường gân dường như 
bức vẽ thiên nhiên. Mỗi đường gân có tám muôn bốn ngàn tia 

sáng, chiếu suốt rõ ràng. Các chỉ tiết trên đây, phải quán thấy 

cho rành rẽ. 


Toàn hoa sen có đủ tám muôn bốn ngàn cánh, cánh nhỏ nhứt 
cũng rộng hai trăm năm mươi do tuần. Trong mỗi cánh có trăm 
ức hạt Ma Ni Châu Vương trang nghiêm sáng chói. Mỗi hạt 
châu ma ni phóng ra ngàn sắc quang minh như lọng thất bảo 
che khắp trên mặt đất. 


Đài sen được tạo thành bằng chất báu chính là Thích Ca Tỳ Lăng 
Già. Ngoài ra, còn có tám vạn ngọc báu kim cương, chân thúc 
ca, phạm ma ni và lưới diệu chân châu trang sức. Trên đài sen tự 
nhiên có bốn trụ Bảo Tràng. Mỗi trụ cao lớn như trăm ngàn 
muôn ức núi Tu Di. Trên Bảo Trụ có mành báu và năm trăm ức 
vi diệu bảo châu che phủ, hình như cung trời Dạ Ma trang 
nghiêm rực rỡ. 


Mỗi hạt bảo châu có tám muôn bốn ngàn ánh sáng, mỗi ánh 


sáng phát ra tám muôn bốn ngàn kim sắc khác lạ soi khắp cõi 
báu, tùy mỗi nơi hiện mỗi mỗi tướng kim sắc khác nhau. Các 

tướng ấy như đài kim cương, hoặc lưới chơn châu hay mây tạp 

hoa... ở khắp mười phương, tùy ý biến hiện làm những Phật sự. 


Đây là môn hoa tòa tưởng, thuộc vê phép quán thứ bảy.” 


Đức Thế Tôn bảo A Nan: “Hoa sen mâu nhiệm ấy do nguyên lực 
của Tỳ kheo Pháp Tạng thành tựu. Muốn quán đức Phật kia, 
trước phải tưởng hoa tòa này. Khi tu môn tưởng đây, không 
được quán tạp, phải quán từ đài sen đến mỗi mỗi cánh, hạt 

châu, ánh sáng, trụ bảo tràng, đều cho rõ ràng, như người soi 
gương tự thấy mặt mình. Phép tưởng này nếu thành, sẽ diệt trừ 
tội chướng trong năm muôn ức kiếp sanh tử, quyết định được 
sanh về thế giới Cực Lạc. 


Quán như thế, gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai khác, là tà 
quán. 


Này A Nan, Vi Đề Hy! Khi thấy tướng hoa tòa rồi, kế tiếp nên 
quán hình tượng Phật. Việc ấy như thế nào? Chư Phật Như Lai là 


thân pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sanh. Cho 
nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là 
Phật. Biển Chánh Biến Tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì 
thế các ngươi nên một lòng hệ niệm quán kỹ đức Đa Đà A Dà 
Độ, A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà kia. 


Muốn quán Phật Vô Lượng Thọ trước phải tưởng hình tượng 
làm sao cho khi nhắm mắt, mở mắt đều thấy một bảo tượng 
như sắc vàng Diêm Phù Đàn, ngồi trên tòa sen kia. Lúc thấy 
Phật tượng rồi tâm nhãn tự được mở mang rõ ràng sáng suốt. 
Bấy giờ hành giả thấy cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như: 
Bảo địa, bảo trì, hàng bảo thọ, trên cây có mành báu chư thiên 
che phủ, các lưới báu giăng khắp giữa hư không. 


Khi thấy cảnh tướng rất rõ ràng như nhìn vào bàn tay rồi lại 
tưởng hai hoa sen lớn, một ở bên tả, một ở bên hữu của Phật. 
Cả hai đều giống như tòa sen trước. Xong lại tưởng hình tượng 
Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên trái, tượng Đại Thế Chí 

Bồ Tát ngồi tòa sen bên mặt. Thân tướng đều rực rỡ như sắc 

vàng Diễm Phù Đàn. 


Phép quán này thành rồi, lại tưởng thân tướng của Phật và Bồ 

Tát đều phóng ánh sáng vàng, chiếu các cây báu. Nơi mỗi gốc 

cây đều có tượng Phật và hai vị Bồ tát ngồi trên tòa sen, như 
thế cho khắp cả bảo độ. 


Quán như thế xong, hành giả lại tưởng tiếng nước chảy, ánh 
sáng, các cây báu, những loài chim: Phù, Nhạn, Oan ương nói 
pháp mầu, cho đến khi xuất định, nhập định hằng được nghe 
thấy. Pháp mâu nầy dù cho khi xuất định, hành giả phải ghi nhớ 
đừng quên, và cần phải hợp với Tu đa la. Nếu pháp không hợp 
với Khế kinh, gọi là vọng tưởng. Như hợp, gọi là tưởng thấy thế 
giới Cực Lạc vê phần thô. 


* 


Đây là môn tưởng thứ tám. Phép quán này tu thành, trừ diệt tội 
trong vô lượng ức kiếp sanh tử, ngay hiện đời hành giả tất 
chứng được Niệm Phật Tam Muội.” 


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Môn tưởng này đã thành tựu, 
kế lại quán thân tướng quang minh của Phật Vô Lượng Thọ. 


Này A Nan! Ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng 


Diêm Phù Đàn của trăm ngàn muôn ức cung trời Dạ ma. Phật 
thân cao sáu mươi sáu vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. 
Tướng bạch hào giữa đôi mày uyển chuyển xoay về bên hữu 

như năm núi Tu Di. Mắt Phật xanh trắng phân minh, rộng như 
nước bốn biển lớn. Các chơn lông nơi thân tuôn ra ánh sáng 
như Diệu Cao Sơn. Viên quang của Phật to rộng như trăm ức 
tam thiên đại thiên thế giới. Trong ấy có trăm muôn ức na do 

tha hằng hà sa Hóa Phật, mỗi vị đều có vô số Hóa Bồ tát làm thị 


giả. 


Vô Lượng Thọ Như Lai có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi 
tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, và mỗi vẻ đẹp 
lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp 
các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm 
Phật. 


Những tướng hảo, quang minh cùng hóa Phật đó vô cùng, nói 
không thể xiết! Hành giả chỉ nên thành kính nhớ tưởng, khiến 
cho tâm nhãn được thấy. 


Thấy được tướng này, tất thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì 
thấy chư Phật, nên gọi là Niệm Phật Tam Muội. Tu phép quán 


này gọi là quán thân tất cả chư Phật. Và vì quán thân Phật nên 
cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là tâm Đại từ bi, dùng Vô Duyên 
Từ nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Quán như thế, khi xả báo 
thân sẽ vãng sanh về trước chư Phật, được Vô Sanh Nhẫn. Cho 
nên người trí phải hệ niệm quán kỹ Phật Vô Lượng Thọ. 


Muốn quán Phật Vô Lượng Thọ, phải từ một tướng hảo mà đi 
vào. Trước tiên phải quán tướng lông trắng giữa đôi mày cho 
cực rõ ràng. Khi thấy được tướng bạch hào, tự nhiên tám muôn 
bốn ngàn tướng tốt sẽ hiện. Và thấy được Phật A Di Đà, tức 
thấy vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thấy vô lượng chư 
Phật, nên được chư Phật hiện tiên thọ ký. 


Đây là môn tưởng tất cả tướng nơi sắc thân, thuộc về phép 
quán thứ chín. 


Quán như thế gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai khác, là tà quán. 


Này A Nan, Vi Đề Hy! Khi đã thấy Phật Vô Lượng Thọ rõ ràng 
rồi, lại nên quán tưởng Bồ tát Quán Thế Âm. Vị Đại sĩ này thân 
cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, sắc tử kim, đảnh có 

nhục kế. Viên quang nơi đầu của Bồ Tát, mỗi phía đều rộng 
trăm ngàn do tuần. 


Trong viên quang có năm trăm Hóa Phật như Thích Ca Mẫu Ni 
Như Lai. Mỗi vị Hóa Phật đều có năm trăm Hóa Bồ Tát và vô 
lượng chư thiên làm thị giả. Trong thân quang của Bồ Tát hiện 
tất cả sắc tướng của ngũ đạo chúng sanh. 


Bồ Tát đầu đội thiên quang bằng chất báu Tỳ Lăng Già Ma Ni. 
Nơi thiên quang có một vị Hóa Phật đứng, cao hai mươi lắm do 
tuần. Quán Thế Âm Đại sĩ mặt như sắc vàng Diêm Phù Đàn, 
tướng bạch hào giữa đôi mi có đủ sắc thất bảo, chiếu ra tám 
muôn bốn ngàn thứ quang minh. Mỗi ánh quang minh có vô 
lượng vô số trăm ngàn Hóa Phật. Mỗi vị Hóa Phật lại có vô số 
Hóa Bồ tát làm thị giả. Các Hóa Bồ tát này biến hiện tự tại đầy 
khắp mười phương thế giới. 


Cánh tay của Bồ tát như sắc hoa sen hồng, có tám mươi ức tia 
sáng nhiệm mầu dường như chuỗi anh lạc, trong ấy hiện ra tất 
cả việc trang nghiêm. Bàn tay Bồ tát như năm trăm ức sắc tạp 
liên hoa, nơi đầu mỗi ngón tay có tám muôn bốn ngàn làn chỉ 
đẹp dường như nét vẽ của chiếc ấn. Mỗi làn chỉ đều có tám 
muôn bốn ngàn sắc, mỗi sắc lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng 
nhu nhuyễn soi khắp các nơi. Bồ tát thường dùng tay báu này 
tiếp dẫn chúng sanh các cõi. 


* 


Nơi lòng bàn chân của Quán Thế Âm Đại sĩ có tướng thiên bức 
luân. Khi Bồ Tát dở chân lên, từ nơi luân tướng ấy hóa hiện ra 
năm trăm ức đài quang minh. Lúc để chân xuống tự nhiên có vô 
số hoa kim cương ma nỉ tuôn rải tản mác khắp mọi nơi. 


Ngoài ra, các tướng khác nơi thân Bồ Tát đều đầy đủ và xinh 
đẹp như đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn. Duy trừ nhục kế và tướng 
Vô Kiến Đảnh là không bằng Phật. 


Đây là môn tưởng sắc thân chân thật của Bồ Tát Quán Thế Âm, 
thuộc về phép quán thứ mười. 


A Nan! Nếu chúng sanh nào muốn quán thân tướng của Bồ Tát 
Quán Thế Âm, phải nên quán tưởng đúng như vậy. Kẻ tu thành 
môn quán nầy không còn gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp 
chướng và tội lỗi trong vô số kiếp sanh tử. Chúng sanh chỉ nghe 
danh hiệu vị Bồ Tát ấy còn được vô lượng phước, huống nữa là 
quán kỹ sắc thân? Kẻ nào muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Thế 
Âm, trước nên quán nhục kế trên đảnh, tiếp quán đến thiên 
quan. Bao nhiêu tướng khác cũng lần lượt quán cho rõ ràng, 
như thấy các làn chỉ trong bàn tay. 


Quán như thế, gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai khác, là tà 
quán. 


Kế đến Bồ Tát Đại Thế Chí. Thân lượng của vị Đại sĩ nầy cũng 

tương đương với Bồ Tát Quán Thế Âm. Viên quang nơi đảnh 

của Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi phía đều rộng một trăm hai mươi 

lầm do tuần. Từ quang thể nầy ánh sáng lại chiếu xa thêm hai 
trăm năm mươi do tuần nữa. 


Quang minh toàn thân của Bồ Tát ánh ra mầu sắc tử kim, chiếu 
khắp các cõi ở mười phương, những chúng sanh hữu duyên đều 
được trông thấy. Chúng sanh nào chỉ thấy ánh sáng nơi một lỗ 
chân lông của vị Bồ Tát nầy, tức thấy quang minh trong sạch 
nhiệm mầu của mười phương vô lượng chư Phật. Vì thế, vị Đại 
sĩ này được gọi là Vô Biên Quang. Và bởi Bồ Tát dùng ánh sáng 
trí huệ soi khắp tất cả chúng sanh, khiến cho xa lìa tam đồ, được 
sức vô thượng, nên lại có tên là Đại Thế Chí. 


Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có năm trăm bảo hoa, mỗi 
bảo hoa có năm trăm bảo đài. Trong mỗi bảo đài hiện rõ tướng 
quốc độ tịnh diệu rộng rãi của mười phương chư Phật. Nhục kế 


nơi đảnh của Bồ Tát hình như hoa Bát Đầu Ma. Trên nhục kế có 
một bảo bình đựng các thứ quang minh, hiện Phật sự khắp mọi 
nơi. Ngoài ra, các tướng khác nơi thân, cũng đồng như Quán 
Thế Âm Bồ Tát. 


Khi vị Đại sĩ này cất chân bước đi, mười phương thế giới thảy 
đều chấn động. Ngay chỗ Bồ Tát bước tự nhiên hóa hiện năm 
trăm ức bảo hoa, mỗi bảo hoa trang nghiêm cao sáng như diệu 
tướng ở cõi Cực Lạc. Lúc Bồ Tát ngồi xuống, cả cõi thất bảo 
đồng thời rung chuyển. Giữa khoảng từ cõi Phật Kim Quang ở 
phương dưới cho đến cõi Phật Quang Minh Vương ở phương 
trên, có vô lượng trần số những phân thân của Phật Vô Lượng 
Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, đều vân tập đầy dẫy nơi hư 
không cõi Cực Lạc. Tất cả phân thân của Tam thánh đều ngồi 
trên hoa sen diễn nói pháp mầu, độ chúng sanh mê khổ. 


Đây là môn tưởng thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát, thuộc về 
phép quán thứ mười một. Tu môn quán này sẽ trừ được a tăng 
kỳ sanh tử trong vô số kiếp. Không còn ở bào thai, thường dạo 
chơi nơi các quốc độ tịnh diệu của chư Phật. Môn tưởng này 
thành, gọi là đã quán thấy đầy đủ sắc thân của Bồ Tát Quán Thế 
Âm và Đại Thế Chí. 


Quán như thế, gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai khác là tà quán. 


Khi đã thấy việc ấy, hành giả nên từ nơi chân tâm, khởi tưởng 
mình sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, ngồi kiết già trong 
hoa sen. Kế tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Khi 

hoa sen nở, tưởng có năm trăm sắc quang minh soi chiếu đến 

thân mình. Lại tưởng mình mở mắt ra, thấy Phật và Bồ Tát đầy 
giữa hư không. Những âm thanh phát ra từ các Hóa Phật cho 
đến chim, nước, rừng, cây, đều diễn nói pháp mầu, hợp với 
mười hai bộ kinh. Khi xuất định, vẫn phải ghi nhớ đừng để quên 
mất. 


Thấy được tướng này, gọi là thấy Phật Vô Lượng Thọ và thế giới 
Cực Lạc. Hành giả sẽ được vô số hóa thân của Phật Vô Lượng 
Thọ cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí thường quang lâm đến chỗ 
mình. 


Đây là môn phổ quán tưởng, thuộc về phép quán thứ mười 
hai. ˆ 


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Nếu kẻ nào chí tâm muốn 


sanh về Tây Phương, trước nên quán thân Phật A Di Đà cao một 
trượng sáu đứng trên bờ ao thất bảo. 


Như trước đã nói, thân Phật Vô Lượng Thọ rộng lớn vô biên, 
tâm lực của phàm phu khó nỗi quán cho khắp được. Tuy nhiên, 
nhờ đức Như Lai kia có túc nguyện lực, nên nếu chí tâm quán 
tưởng tất sẽ được thành tựu. Chúng sanh chỉ tưởng hình tượng 
Phật còn được vô lượng phước, huống chỉ quán đầy đủ thân 
tướng của Như Lai? Phật A Di Đà có sức thân thông như ý, biến 
hiện tự tại khắp các cõi ở mười phương,. Hoặc hiện thân lớn đầy 
cả hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao một trượng sáu, hay tám 
thước. Những thân hóa hiện đều là sắc chân kim. Còn tướng 
viên quang, Hóa Phật cùng hoa sen báu, như trước đã diễn tả. 


Về thân lượng của hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, ở 

khắp tất cả chỗ, nên quán đồng như thân của các bậc thượng 

thiện nhơn. Hành giả chỉ cần phân biệt sự sai khác của tướng 

đầu để biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí. Hai vị 

Đại sĩ này thường phụ trợ Phật A Di Đà, giáo hóa tất cả chúng 
sanh. 


Đây là môn tạp tưởng quán, thuộc về phép quán thứ mười ba.” 


Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Thượng phẩm thượng sanh là 
thế nào? Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia, nên phát ba thứ 
tâm: Là tâm chí thành, tâm sâu thiết, tâm hồi hướng phát 
nguyện, tất sẽ được vãng sanh. 


Lại có ba hạng hữu tình được sanh về Cực Lạc: Một là hạng có 
lòng xót thương, không giết hại, giữ tròn các giới hạnh. Hai là 
hạng đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Ba là hạng tu 
hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện sanh về An Dưỡng. Nếu 
đủ các công đức như thế, từ một ngày cho đến bảy ngày, liền 
được vãng sanh. 


Do kẻ ấy tỉnh tấn dõng mãnh, nên lúc vãng sanh Phật A Di Đà 
cùng hai Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số Hóa Phật, 
trăm ngàn Thanh Văn Tỳ Kheo đại chúng, vô lượng chư thiên và 
cung điện thất bảo đều hiện đến. 


Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đài kim cang, cùng Đại Thế 
Chí Bồ Tát tới trước hành giả. Phật A Di Đà phóng đại quang 
minh chiếu đến thân người vãng sanh, rồi cùng chư Bồ Tát 
đồng đưa tay tiếp dẫn. Hai vị Đại thánh Quán Thế Âm, Đại Thế 
Chí lại cùng vô số Bồ Tát đồng thanh khen ngợi, khuyến tấn. 


Hành giả mục kích cảnh ấy rồi, sanh tâm vui mừng khấp khởi, tự 
thấy mình ngôi trên đài kim cang, theo sau Phật và Thánh 
Chúng, trong khoảng khảy ngón tay, sanh về Cực Lạc. 


* 


Khi đã sanh về cõi kia, lại thấy kim thân của Phật đây đủ các 
tướng, chư Bồ Tát sắc tướng cũng cụ túc trang nghiêm. Các ánh 
sáng và rừng báu đều diễn thuyết pháp mầu. Hành giả nghe 
xong, liền ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn,. Trong giây phút thừa sự 
chư Phật khắp mười phương, được thọ ký trước chư Phật, rồi 
trở về bản quốc, chứng vô lượng trăm ngàn môn Đà La Ni. Đây 
gọi là thượng phẩm thượng sanh. 


Thượng phẩm trung sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy không 
thọ trì kinh Phương Đẳng, nhưng khéo hiểu nghĩa thú. Đối với 
Đệ nhất nghĩa tâm không kinh động, tin sâu lý nhân quả, không 
phi báng pháp Đại thừa. Nếu hành giả đem công đức này niệm 
Phật hồi hướng câu sanh Cực Lạc, thì khi lâm chung Tây Phương 
Tam Thánh cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc bưng đài tử 
kim, hiện đến trước mặt khen rằng: “Pháp tử! Ngươi tu Đại 
thừa, hiểu Đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến tiếp nghỉnh.” 


Liên đó đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn cùng với một ngàn Hóa 


Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Bấy giờ hành giả tự 
thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen ngợi chư Phật. 
Rồi trong khoảng một niệm liên sanh về nơi ao thất bảo ở cõi 

Cực Lạc. 


Đài tử kim ấy như hoa báu lớn, trải một đêm liên nở. Bấy giờ 
hành giả thân sắc tử kim, dưới chơn lại có hoa sen thất bảo, 
được Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang soi đến mình, mắt 
liên mở sáng. Do túc tập trước kia, lúc đó tự nghe các âm thanh 
khắp nơi đều nói thuần là pháp Đệ Nhất Nghĩa Đế rất thâm 
mầu. Nghe xong, liền bước xuống kim đài lễ Phật và chắp tay 
khen ngợi đức Thế Tôn. 


Trải qua bảy ngày, liền được không thối chuyển nơi quả A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thể tự tại bay đi khắp mười 
phương thừa sự chư Phật, tu các môn tam muội. Như thế qua 
một tiểu kiếp, chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn và mong chư 
Phật thọ ký. Đây là cảnh thượng phẩm trung sanh. 


Thượng phẩm hạ sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy cũng tin 
nhân quả, không báng Đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô 
thượng, rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện về Cực Lạc. 


Hành giả ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng, hóa hiện năm 
trăm vị Phật đến nghỉnh tiếp. Lúc đó năm trăm Hóa Phật đồng 
thời đưa tay xuống và khen rằng: “Pháp tử! Ngươi nay thanh 
tịnh, phát vô thượng đạo tâm, nên ta đến rước ngươi.” 


* 


Khi hành giả mục kích cảnh ấy rồi, liền thấy mình ngồi nơi hoa 
sen vàng, ngồi xong cánh hoa khép lại, theo sau đức Thế Tôn 
sanh về ao thất bảo. Như thế trải qua một ngày đêm, hoa sen 
nở ra, bảy hôm sau mới được thấy Phật. Nhưng tuy thấy Phật, 
đối với các tướng hảo tâm còn chưa rõ ràng. Đợi qua hai mươi 
mốt ngày, mới nhận được minh bạch. Bấy giờ người vãng sanh 
nghe các âm thanh đều diễn pháp mầu, bay dạo mười phương 
cúng dường chư Phật, và được nghe pháp thậm thâm trước các 
đức Thế Tôn. Trải qua ba tiểu kiếp như thế, được bách pháp 
minh môn, trụ Sơ Hoan Hỷ địa. Đây là cảnh thượng phẩm hạ 
sanh. 


Trên đây là môn tưởng thượng bối vãng sanh, thuộc về phép 
quán thứ mười bốn.” 


Đức Phật bảo A Nan và Vị Đề Hy: “Trung phẩm thượng sanh là 


thế nào? Nếu chúng sanh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai, 
hoặc tu các giới khác. Không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi 
lâm, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc 

ở phương Tây. Chúng sanh đó khi lâm chung, được Phật A Di 
Đà cùng các Tỳ khưu quyến thuộc vi nhiễu, phóng kim quang 
soi đến mình, diễn thuyết các pháp Khổ, Không, Vô thường, Vô 
ngã, cùng khen ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. Mục kích cảnh ấy, 
hành giả sanh tâm vui mừng, tự thấy mình ngôi trên đài sen, vội 
quỳ gối chắp tay cúi xuống lễ Phật. Lúc chưa ngước mặt lên, đã 

sanh về thế giới Cực Lạc. 


* 


Sau khi vãng sanh, vừa lúc hoa sen nở ra, hành giả nghe các âm 

thanh khen ngợi pháp Tứ đế, liên chứng quả A La Hán. Đầy đủ 

tam minh, lục thông và bát giải thoát. Đây là cảnh trung phẩm 
thượng sanh. 


Trung phẩm trung sanh là thế nào? Nếu chúng sanh giữ chín 
chắn giới bát quan trai hoặc giới Sa Di hay giới Cụ Túc trong 
một ngày đêm. Các oai nghỉ đều toàn vẹn, đem công đức huân 
tu giới hương đó hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Khi lâm chung, 
hành giả này thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc câm hoa sen 
thất bảo phóng kim quang hiện đến trước mặt mình. Bấy giờ 
đương nhơn nghe giữa hư không có tiếng khen rằng: “Lành 


thay thiện nhơn! Ngươi đã biết thuận theo lời dạy của chư Phật 

ba đời mà tu tập, nên nay ta đến rước ngươi.” Khi đó hành giả 

thấy mình ngôi nơi hoa sen, cánh hoa khép lại, liên được sanh 
về bảo trì ở cõi Cực Lạc. 


Qua bảy ngày hoa sen nở ra, hành giả chắp tay khen ngợi Phật, 
được nghe pháp diệu, sanh tâm hoan hỷ, liên chứng quả Tu Đà 
Hoàn, và nửa kiếp sau mới chứng quả A La Hán. Đây là cảnh 

trung phẩm trung sanh. 


* 


Trung phẩm hạ sanh là thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ theo thế gian. Khi 
lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi 
Phật A Di Đà và bốn mươi tám đại nguyện của Tỳ kheo Pháp 
Tạng. Kẻ ấy nghe xong hoan hỷ niệm Phật mà qua đời, thần 
thức liền được sanh ngay về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lẹ 
như khoảng co duỗi cánh tay của người tráng sĩ. 


Qua bảy ngày sau, hành giả được gặp Bồ Tát Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí. Nghe pháp nhiệm mầu, sanh tâm vui đẹp, được 
quả Tu Đà Hoàn, sau một tiểu kiếp mới chứng quả A La Hán. 

Đây là cảnh trung phẩm hạ sanh. 


Môn tưởng này gọi là trung bối vãng sanh, thuộc vê phép quán 
thứ mười lãm.” 


Đức Phật bảo A Nan và Vị Đề Hy: “Hạ phẩm thượng sanh là thế 
nào? Hoặc có chúng sanh ngu tối, tuy không phi báng kinh điển 
Phương Đẳng, nhưng tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn. 
Kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề 
của mười hai loại kinh đại thừa, liên được trừ diệt nghiệp ác rất 
nặng trong một ngàn kiếp. Bậc tri thức lại bảo phải chắp tay 
niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Do đương nhơn thành tâm xưng 
danh hiệu Phật, nên tiêu trừ tội trong năm mươi ức kiếp sanh 
tử. 


* 


Ngay lúc ấy đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai Hóa 

Phật, Hóa Quán Ẩm và Hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả 

khen rằng: “Lành thay thiện nhơn! Người đã xưng danh hiệu 
Phật, nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi.” 


Bấy giờ hành giả thấy ánh sáng của Hóa Phật đầy khắp nhà 
mình. Trong lòng vui mừng, liền xả thọ, ngồi trên hoa sen báu 
theo Hóa Phật sanh về ao thất bảo. Sau khi vãng sanh trải qua 


bốn mươi chín ngày hoa sen mới nở. Vừa lúc hoa nở, Đại Bi 
Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn, trụ 
trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 
mười hai loại kinh. Đương nhơn nghe rồi tin hiểu, phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề. Trải qua mười hai tiểu kiếp, thành tựu bách 
pháp minh môn, được vào Sơ địa. Đây là cảnh hạ phẩm thượng 
sanh. 


Hạ phẩm trung sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh ngu tối 
hủy phạm ngũ giới, bát giới, giới cụ túc, trộm của tăng kỳ và vật 
hiện tiền tăng. Bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng 
các nghiệp ác để tự trang nghiêm. Kẻ tạo tội chướng như thế, 
tất phải bị đọa vào địa ngục, nên lúc lâm chung các tướng lửa 
của địa ngục đồng thời hiện ra. Nhưng người này may mắn 
được gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe về oai đức Thập Lực, 
sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà, cùng những 
pháp: Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến. 


Đương nhơn nghe xong sanh lòng tín trọng nên trừ diệt tội 
trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Lửa dữ địa ngục hóa thành gió 
mát thổi các hoa trời, trên hoa có Hóa Phật và Hóa Bồ Tát hiện 
thân tiếp dẫn, trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa 
sen nơi ao thất bảo. 


Sau khi vãng sanh, trải qua sáu kiếp hoa sen mới nở. Vừa lúc 
hoa nở, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí hiện đến, dùng tiếng 
phạm âm an ủi và vì giảng thuyết pháp thậm thâm của Đại 
thừa. Hành giả nghe xong, liên phát đạo tâm vô thượng. Đây là 
cảnh hạ phẩm trung sanh. 


Hạ phẩm hạ sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ 
nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành. Kẻ ngu ấy do 
nghiệp ác đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp 
chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp 
thiện tri thức dùng nhiều cách an ủi, nói phép mâu cho nghe, lại 
dạy bảo tưởng niệm Phật. Đương nhơn tuy nghe lời dạy, song 
vì sự khổ bức bách, không yên rảnh để quán tưởng đức Vô 
Lượng Thọ Như Lai. Thấy thế, thiện hữu lại bảo: “Nếu ông 
không thể tưởng đức Phật kia, thì nên chí thành xưng: “Nam 
Mô A Di Đà Phật” tiếng tăm liên tiếp không dứt cho đủ mười 
niệm.” 


* 


Hành giả vâng lời, và do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi mỗi 
niệm trừ được tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Khi mạng 
chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật hiện ra 
trước mặt. Trong khoảng một niệm, liên được vãng sanh về thế 


giới Cực Lạc. 


Như thế mãn mười hai đại kiếp hoa sen mới nở. Khi hoa nở, hai 
vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì hành giả 
nói rộng về thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội 
chướng. Đương nhơn nghe rồi thân tâm vui đẹp, liên phát lòng 
Vô Thượng Bồ Đề. Đây là cảnh hạ phẩm hạ sanh. 


Môn tưởng trên gọi là hạ bối vãng sanh, thuộc vê pháp quán 
thứ mười sáu.” 


Khi đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, Vi Đề Hy phu nhơn cùng năm 
trăm thị nữ liền thấy tướng rộng dài của thế giới Cực Lạc, sắc 
thân của Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Tất cả đều sanh lòng vui 
mừng, khen là việc chưa từng có. Phu nhơn hoát nhiên đại ngộ, 
chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn. Năm trăm thị nữ phát tâm A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện sanh về Cực Lạc. Đức Thế 
Tôn thọ ký cho tất cả đều được vãng sanh và sau khi sanh về 
tịnh độ đều chứng Chư Phật Hiện Tiên tam muội. Vô lượng chư 
thiên phát tâm Vô Thượng Bồ Đâ. 


Khi ấy Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật và thưa 
rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Kinh này tên gọi là chỉ? Chúng con 
phải thọ trì pháp yếu này như thế nào?” 


Đức Phật bảo: “Kinh này tên “Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng 
Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát”. Cũng gọi là 
“Tịnh Trừ Nghiệp Chướng, Sanh Chư Phật Tiền.” Ông nên như 
thế mà thọ trì, chớ để quên mất. Người tu môn tam muội này, 
hiện đời sẽ được thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Đại sĩ. Nếu 
thiện nam thiện nữ nào chỉ nghe danh hiệu của đức Phật và hai 
vị Đại sĩ kia, còn trừ được tội trong vô lượng kiếp sanh tử, 
huống chỉ là tưởng niệm! 


Như có người nào niệm Phật, nên biết kẻ ấy chính là hoa Phân 
Đà Lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ 
là thắng hữu của người ấy. Kẻ ấy sẽ ngồi nơi đạo tràng, sanh 
vào nhà chư Phật. Này A Nan! Ông nên ghi nhớ lời này, thọ trì 
lời này chính là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ.” 


Khi Phật nói lời ấy xong, hai tôn giả Mục Kiên Liên, A Nan, Vi Đề 
Hy phu nhơn cùng quyến thuộc thảy đều hoan hỷ. 


Bấy giờ đức Thế Tôn bước trên hư không, trở lại núi Kỳ Xà Quật. 


Khi về đến nơi, Tôn giả A Nan lại vì đại chúng trùng tuyên việc 
ấy. Vô lượng chư Thiên, Long, Dạ xoa nghe lời của Phật nói, đầu 
rất vui mừng, đảnh lễ đức Thế Tôn rồi lui bước trở về. 


(Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Hết) 


Bài văn Phát nguyện Vãng sanh Cực Lạc 


Con xin một lòng, quy mạng Bổn Tôn, A Di Đà Phật, quốc độ 
Cực Lạc. Xin Phật vận dụng, ánh sáng thanh tịnh, chiếu soi cho 
con. Xin Phật thể theo, thệ nguyện từ bi, nhiếp thọ cho con. Nay 
con đem chánh niệm, niệm danh hiệu của Như Lai. Vì tuệ giác 
Bồ Đề, mà cầu sanh Cực Lạc. 


Chính Phật xưa kia, đã có thệ nguyện: Nếu có chúng sanh, 
nguyện cầu được sanh, quốc độ của Ngài. Hết lòng tin tưởng, 
và rất thích thú, niệm hiệu của Ngài. Dầu chỉ mười niệm, mà 
không được sanh, thì Ngài thệ nguyện không thành Chánh Giác. 


Do đó mà biết, cái nhân niệm Phật, được vào biển cả, thệ 
nguyện của Phật. Nương tựa năng lực, từ bi của Phật, nghiệp 
dữ tiêu trừ, căn lành thêm lớn. Đến khi sắp chết, biết trước ngày 
giờ, thân không bịnh khổ, tâm không lưu luyến, ý không thác 
loạn, y như nhập định. Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài 
sen, bằng chất kim cương, đến đón tiếp con. 


Chỉ trong khoảnh khắc, như một ý nghĩ, là con được sinh, quốc 
độ Cực Lạc. Hoa sen nở ra, liên thấy Phật thân, liền nghe Phật 
thừa, liên mở Phật tuệ. Hóa độ rộng rãi, các loại chúng sinh, 
hoàn thành đầy đủ, Bồ Đề đại nguyện. Nguyện sinh Cực Lạc cõi 


tịnh phương Tây, chín phẩm hoa sen làm bậc cha mẹ. Hoa nở 
thấy Phật liên được Vô Sanh, Bồ Tát bất thoái làm người bạn 
hữu. 





web: https://kinhquanvoluongtho.blogspot.com/ 


https://cungduongphap.blogspot.com/ 


https://tayphuongcuclac.weebly.com/ 


